TỰ THUẬT 
Một thoáng quên mình đã khổ tâm, 
Huống chi nhiều kiếp mãi thăng trầm, 
Đoạn đường xuôi ngược dày tân khổ, 
Vượt khổi mê đồ ấy cũng châm. 


Tuy nhiên dù khó tự lòng thôi, 

Mộit tâm đã quyết tiến cho rồi, 

Không thường từng khắc đâu cho hẹn, 
Bộng nổi không dừng giữa biển trôi. 


Vân cẩu trôi trôi chẳng tựa lâu, 
Thoáng nhanh dòng nước vụt qua cầu, 
Lao lung mấy đỘ câu tan hợp, 

Vất vả đoài phen cuộc bể dâu. 


Trời đêm trong vắng mộng đôi câu, 
Lãng khách mê tân nếu hồi đầu, 

Lo gì trăng sáng đâu từng thiếu, 
Non nước ngàn xưa một tâm thâu. 


CHO 
Chuyến xe ai chở đầy hành lý, 
Chở tình thương chở cả cuộc đời, 
Dặn dò rằng con đường tăm tối, 
Khéo bước đi khổ lắm con Ơi ! 


Từ ấy những khi tôi ngần ngại, 
Lòng nhủ lòng dù phải chông gai. 
Cố gắng lên thắp sáng hơn lên, 
Năm xưa lời nguyện ấy còn hoài. 


Khéo đi nghe khổ lắm con ơi! 

Là hành trang là cả cuộc đời, 

Đêm nay dù một lần nhớ lại, 

Nhớ tên người ánh sáng khung trời. 


TỰ TẠI 
Tự tại không vướng mắc, 
Thong dong dường mây trôi. 
Không gì chẳng là đạo, 
Vui tươi an nhiên thôi. 


XUAN 
Tờ mờ sáng hôm nay, 
Hương xuân gọi hồn say, 
Người người tươi vẻ tết, 
Rôn rả xinh lắm thay. 


Gió xuân lay nhè nhẹ, 

Hồn xuân loáng ngàn tre, 

Phố phường những chen chúc, 
Trời xuân ánh lập lòe. 


Cao nhơn ngồi chẳng động, 
Lò hương tàn trống không, 


Ra vào không lối khách, 
Ngơ ngác nắng mênh mông. 


Ôi tình xuân bất hoại, 

Ngàn xuân đó Như Lai, 

Mùa hành hương mở hội, 
Chuông chùa điểm then ngoài. 


BỆNH 
Một luồng hơi lạnh xoáy trong tôi 
Thân thể từng cơn buốt tợ nhồi 
Đau nhức đã đành đồ giả tạm 
Vì là thân phận bỏ đi thôi. 


Trả xong một kiếp nghiệp luân hồi 
Chừ lúc hoàng hôn vắng bóng tôi 
Bốn núi rã rỜi người tự tại 

Ngâm nøa gợi hứng trà nhứt bôi. 


GIO 
Gió bấc qua song giấy, 
Nhạn nam tuyết rơi đầy. 
Sương gầy giăng ngàn núi. 
Mây lạnh dường mưa rây. 


TỰ TỈNH 
Lãng khách lần vào cõi đổi thay, 
Lầu sò chợ bể gợn u hoài, 


Trăm năm ngẫm lấy câu tan hợp, 
Tròn giấc Nam Kha đã mệt nhoài. 


Rõ khéo xuôi nên chuyện hôm nay, 
Thương hải tang điền rộn đổi thay, 
Chà chà thân thế mồi danh lợi, 

Ối ối lợi danh cợt trêu ai. 


Thì ra sự thế là đại mộng, 

Huyễn chất này rồi cũng thành không, 
Tô sinh dệt giấc mơ hóa mộng, 
Chung đỉnh nồi kê nấu chửa xong. 


Bước nhẹ lưng trời vui giải thoát, 
Lân lân nghe gió thoảng hương quê, 
Quẳng hết bao tình lý ràng buộc, 
Thong dong từng nhịp bước quay về. 


GIO TRUC 
Gió sớm đong đưa trúc 
Lam chiều đượm cành đào 
Lang thang quanh lối nhỏ 
Thẩn thờ nhìn trăng sao. 


MƯA CHIỀU 


Một trận mưa chiều nước tràn dâng, 
Chung quanh tôi toàn nước trong ngần. 
Lạ kìa, nước mưa hay nước mặt? 


Cổ họng tôi từng giọt đắng dần! 
Ô ! Tại sao tôi lại thế ấy? 

Rồi ra, tất cả chỉỈ là tôi. 

Thôi nhé trong lần mưa hôm Ấy, 
Lòng dặn lòng nước chảy hoa trôi. 


Tôi tự nhắc dẫn thân cát bụi, 

Phải là anh “Chân cứng đá mềm”. 
Dù bước đi, từng bước chông chênh, 
Sống, niềm tin, sáng rực màn đêm. 


Thân thế này sự nghiệp mưu sinh, 
Tất cả chỉ là cơn ác mộng. 

Cho hay sự thế vương mang hảo, 
Yên lắng trời trong đóa đóa không. 


COI MỌNG 
Trong bất động âm vang đồng vọng, 
Bước chân đi vững chắc hôm nay. 
Rừng lao xao lá lay ngưng lắng, 
Đây rồi phút chốc hiện ban ngày. 


Thánh thoát hôm nay như ngày hội, 
Trầm hùng vang dội cõi thênh thang. 
Ta đi, đang sống lần sinh diệt, 

Mà sao vậy, chân thường mênh mang. 


Liếc phút trước ta là ai nhÏ? 
Dậy phút sau ta chằng là chi. 


Ô hay thần thánh toàn xa lạ, 
Báo động bình yên hiện tức thì. 


Thử nhìn lại đẳng kia gió thoảng, 
Tâm trong tâm chợt hiện vô thanh. 
Là gì nhỈ, có gì trước mắt, 

Thiếu chi đâu toàn thể hiện thành. 


Thức giấc đi, từng bước hôm nay, 

Vội vàng, trông ngóng chỈ thêm “Hoài”. 
Khắc khắc tỉnh øì? Là gì nhÏ? 

Như như bất động, chợt tâm khai. 


Tôi nói không gian chỉỈ là đây, 

Thời gian rồi cũng chẳng ngoài đây. 

Miễn một lần thôi, đừng nối nhịp, 

Bước như không, thanh thoát hương mây. 


TRỜI TRONG 


Chất ngất, trong vô thanh bừng dậy, 
Đóa hương mây, chợt lóe đầu đây. 
Tôi vẫn bước, tâm trong bình lặng, 
Sáng trong tôi, từng phút giây này. 


Cười vang nắng gió quyện mây bay, 
Tất cả trong tôi tròn ngày hội. 

Ngất trời, hết sạch, xông thơm ngát, 
Sáng trong tôi, sáng mới hôm nay. 


Hồi đó lâng lâng như là lạ, 


Tôi biết tôi, chút gợn mây bay. 
Ô hay! giăng khắp trăng “Huyền” gội, 
Mây vần bay, bay mãi trong bay. 


Nhắn với gió, với mây, trăng sáng, 
Chưa bao giỜ, vơi thiếu một phân. 
Chỉ trong ấy, ngay đây bình lặng, 
Là hương thơm tỏa khắp xa gần. 


Trong thoáng nhè nhẹ, chẳng còn vương, 
Trần thế xem ra, chút thê lương. 

Qua rồi vật sắc, cơn trào lộng, 

Phủ kín tôi, tỏa khắp chân thường. 


Chuông hồi giục giã, bến Cô Tô, 
Lữ khách lần quên chuyện hải hồ. 
Sương chiều phủ kín Hàn sơn tự, 
Tỉnh giấc “rồi ra” thoáng hư vô. 


SẠCH 
Cháy tan phiền não lửa lò, 
Chân như trong lành hiện rõ. 
Có gì để nói nữa đâu, 
Gát núi trăng thích thú cho. 


THỊ NGONG 
Ai biết ngày xưa chuyện nhạn sầu? 
Một thoáng băng mình mộng lỐi sâu. 
Lỡ bước ghềnh thiêng đà mất mạng, 


Ô hay! trần thế mộng bao lâu. 


Thân thế này đây đã chiêm bao, 

Lần khân chưa quyết tránh được nào. 
Một phen tiến thỦ muôn duyên lắng, 
Trăng sáng trời cao bước bước vào. 


Sung sướng nào bằng mọi lắng yên, 
Lang thang tỪ ấy cũng an nhiên, 
Tham sân ý dục đều yên lắng, 

Vất sạch sành sanh mọi ưu phiền. 


Cho dù trăm lắng ngàn xuôi quét, 
Nếu có còn chăng một thể châu. 
Nhưng đó cũng là đường ngựa chạy, 
Lầu làu trăng hạnh chửa tròn câu. 


Có khi huyền nhiệm toàn thao thức, 
Vớ trước vớ sau chuốc lăng xăng. 
Thênh thang trời rộng, mây đinh đóng, 
Cười chết vì ai luống nhọc nhẵn. 
Lắng sâu trí dụng chẳng gì cả, 

Buông sạch mộng mơ thể rỗng rang. 
Thế đấy! Chỗ này làm sao sống? 

Vớ vấn, bâng quơ, chỉỈ nói càng. 


Với hiện tại trong từng phút giây, 
Yên lắng bình an luôn tròn đầy. 
Như vậy đó rõ ràng trôi chẩy, 
Chính đấy, sự sống này ngay đây. 


Bước khoan thai, buông buông từng niệm, 
Niệm cái gì thẫy thầy đều buông. 

Nếu phút chốc, ta vờn ý niệm, 

Tuy nói buông mà chẳng thật buông. 


Và như thế hiền hiện trong đầu, 

Dày vò chưa chịu lắng vào sâu. 

Ngay đây từng nếp ta buông quách, 
Sống, an nhiên, từng đóa nhiệm mầu. 


VLE ĐI THOI 
Tặng anh LHL 
Kể từ hun hút cõi mê 
Bỗng nghe sâu thẳm gọi về đi thôi! 
Lồng xao xuyến dạ bồi hồi 
Cảm thương lưu lạc bao đời điêu linh 


Ra vào trong cuộc tỬ sinh 

Giật mình tỉnh giấc nghe mình xót xa 

Đôi con mắt giọt lệ sa 

Máu tim thổn thức xuân ca gọi mời 

Về đi thôi!, về đi thôi! 

Mùa xuân miên viễn chờ người chung vui. 
Định Huệ 


Thi Họa: Về Đi Thôi 
Thoáng mênh mông nghe lòng thốn thức 
Chợt gọi về trước nễo xa quê 
Hương trầm lắng đường xưa còn đó 
Nhưng về đà lỡ một chuyến đò 


Nếu thuở trước đạo vàng? bến mộng? 
Lòng nhủ lòng kiên quyết là xong 

Đã thế! quên mình trong gió cát 

Trở về thôi hạc nội mây ngàn. 


ĐÓA HOA CHÂN THƯỜNG 


Từ ấy thênh thang, 

Còn đầu mơ màng, 
Lung linh huyền nhiệm, 
Mỗi mỗi tâm an. 


Dấy lên thiền diệu, 

Vô vàn tịch liêu, 

Uyên nguyên đồng vỌng, 
Giăng giăng lam chiều. 


Phút giây ngừng lại, 
Bình minh thêm hương, 
Thoáng nghe lời nguyện, 
Bao la chân thường. 


Từng câu tròn thệ, 
Trải ngàn sơn khê, 
Vừa khơi nguồn tuệ, 
Soi tổ đường về. 
Gió lay từ niệm, 
Nắng chan diệu hiền, 
Ngát hương từ thệ, 


Ngàn đóa hoa thiền. 


VƯỜN LẠNH 
Hồi chuông kinh chiều, vừa ngưng lắng, 
Không gian phủ xuống, loáng màn sương, 
Trăng thượng tuần cũng vừa thức dậy, 
Ngàn gió, vờn cao, khúc chân thường. 


Vô vàn tĩnh mịch thì thầm rơi, 

Bao la như điệp khúc không lời, 

Không gian ngừng đọng, trầm theo bóng, 
Là ấy là đây, thoáng chơi vơi. 


Những bước nhẹ thật nhẹ như tơ, 
Từng bước đi, nhưng vẫn không ngờ, 
Chà chà lâu lắm, dường ngây ngất, 

A ha ấy thật kết mây thơ. 


Quay lại hồi kinh chiều dần xuống, 
Thoảng nhẹ hương, khua nhạc ngàn khơi, 
Đâu đây còn đọng niềm thao thức, 

Dâng tràn dâng ngát cả bầu trời. 


Bóng ngã, dày đêm, đầu hiu lắng, 

Nghe như vang, vận khúc muôn phương, 
Đây còn đây, từng đóa chân thường, 

Dặt dìu, bất tận tổa hơi sương. 


THI 


có lần về, 

như gầy dựng lại, 
øì ? 

Lên nữa, 

như nói rằng, 

nao nao, 


thầy đều quăng. 
Thôi đi, 

đừng lên nữa, 
để làm gì. 

chán thừa. 

Dứt một lúc, 
yên thân, 

thôi nhá, 

hơn mội lần. 


Cho dù chìm nổi vẫn là ta, 

Quanh quất đâu đây cũng chính va, 

Có gì còn gì mà chộn rộn? 

Mười phương pháp lữ chung một nhà. 


BÓONG TƯ TÔN 
Đây dãy Ngân hà chiếu đại thiên 
Đây trời Đâu Suất hội chư hiền 
Pháp thân đại sĩ hằng khuyên tiến 
Thệ nhập trần lao hóa hữu duyên 


Đây cõi Ta bà lấp lánh sao 
Mây tầng Đâu Suất rạng muôn màu 


Pháp thân đại sĩ hằng khuyên tiến 
Trải kiếp vào đời quyết không nao 


Sĩ Đạt Đa con người vĩ đại 

Khắp năm châu mừng đón tin Ngài 
Trong đời năm trược Ngài thường hiện 
Chỉ nễo muôn loài hết đắng cay 


Tầng trăng sao bóng người dũng sĩ 
Trót thương đời nên quyết ra đi 
Công danh phú quý thu sương sớm 
Phổ cứu chúng sanh chí tạc ghi 


Tỳ Da đêm nay người cứu tinh 
Trần gian trăng sao ngàn lung linh 
Ánh mai vừa chói ngời tia sáng 
Là đấng Như Lai hiện bóng hình 


Sao mai ngời lên tràn vô biên 

Hào quang muôn phương đóa diệu hiền 
Pháp âm lưu bố đời tươi thắm 

Vang bóng Từ Tôn khắp tam thiên 


Song lâm quỳ dâng tòa Như Lai, 

Nhân thiên chiều hôm vắng bóng Ngài, 
Ôi ! Đời thương tiếc muôn loài khóc, 
Y dáng người xưa đau đớn thay. 


Rừng trăng Hy Ma tàn bóng đêm, 
Tưới mát Gô Bi thoáng êm đềm, 
Đây cành hoa báu Ưu đàm bát, 


vào, 


Trước gió trung nguyên hương ngát thêm. 


Chúng con dâng lòng thành bé nhỏ, 
Xin Ngài thương xót chỉ đạo cho, 
Con đường giác ngỘ mau thăng tiến, 
Kiếp hải trầm luân kịp chuyến đò. 


Bể pháp lạc vị ngọt muôn đời, 

Rừng giải thoát che mát mỌi nƠi, 
Chúng sanh vô lượng nguyện đỘ hết, 
Phật đạo gì hơn thệ chẳng dời. 


Bên rừng thanh tịnh vui hành đạo, 
Ngưỡng cửa Chơn Không thẳng bước 


Vô lai vô khứ vô vi lạc, 
Lạc thú trần gian sánh được sao? 


LỜI GHI 


Cúi lạy Quy Ngưỡng tổ phong 

Chúng sanh đời mạt một lòng kính ghi 
Nhà mộng thân huyễn sá gì 

Không trung vật sắc có chi lâu bền 


Đời này chẳng gắng tiến lên 

Kiếp sau luống những bập bềnh đó đây 
Ra vào thay đổi đổi thay 

Xuống lên mấy độ biết ngày nào yên 


Luân hồi ba cõi triền miên 

Hiện giờ giải quyết hết phiền hết mang 
Ham chỉ lý sự thế gian 

Âm duyên oan kết rộn ràng xiết bao 


Sanh ra già chết lao xao 

Thử xem xuôi ngược chừng nao có gì 
Mê lầm gốc bởi tỪ mi 

Mắc vòng tăm tối chính mi dọn đường 


Sao không thức tỉnh lo lường 

Phút giây đâu hẹn vô thường tên bay 
Trôi suông qua mất thời nay 

Về sau hối hận chỉ hoài công thôi 


Mịt mờ thêm nỗi đắp bồi 

Bởi do sáu giặc kéo lôi dặm trường 
Tới lui sáu nẻo thê lương 

Ngốn ngang ba cõi dạ thường đắng cay 


Minh sư sớm hồi mới hay 

Gần người cao đức do lai mới rành 

Thân tâm quyết đẳn ngọn ngành 

Vút trên nguy khốn tranh ranh một đường 


Việc đời trôi nổi lẽ thường 
Các duyên há lại chắn đường ta ư 


Suy cùng pháp lý diệu tư 
Chứng ngỘ là mức như như khó bàn 


Khi nào tâm cảnh rỗng rang 


Chẳng ghi chẳng nhớ chẳng mang việc 
ngoài 

Sáu căn thư thả thích thay 

Đi đứng yên lặng tháng ngày thẳnh thơi 


Cho hay một tâm chẳng dời 

Muôn pháp đều bặt sống đời tiêu dao 
Bấy giờ ai hồi thế nào 

Cười vang một tiếng ra sao mặc tình 


Ai ơi ! Dẹp nổi bất bình 

Muốn dời sanh tử tự mình bước sang 
Sẵn nhịp bước chớ muộn màng 
Muôn thu sáng lạng hoàn toàn an vui 


MƯA RAY 
Tôi vẫn biết nhưng không phải thế, 
Là cái gì trong cuộc đời này, 
Có khi mất mát vẫn nhẹ tênh, 
Rồi ra cũng lẫn quất đâu đây. 


Nhưng lần ấy, trong tôi dường lạ, 
Nghe như không, khó tả bằng lời, 
Rồi vụt thoáng nói cười như lạnh, 
Để rồi, nay, mốt chơi vơi. 


Hôm nay mưa như rây như trải, 
Nỗi niềm ai trang rải hiên trăng, 
Chưa thể nói tràn dâng nghê khúc, 
Cứ âm thầm øgiọt lệ khôn ngăn. 


Chợt tỉnh bánh xe lăn đìu vợi, 
Để tiễn đưa đôi mắt chao dao, 
Thôi thúc mấy lòng nghe câm lặng, 
Dép sang chân sỏi đá oằn đau. 


Mưa láy pháy, công trình dang dở, 
Gió thì thầm, hơi thở còn mê, 

Về đi thôi, chừng mô trăng dọi, 

Là mênh mong chợt đón đường về. 


GIẤC TỈNH 


Sương mai đọng, quằn đau thức giấc, 
Thuở một mình, vương vấn trời không, 
Trong bao lâu gối mộng tơ lòng, 


»^ 


Ö ! thế sự trời không thoáng đọng. 


Ấy thế đó, giục nhau giấc tỉnh, 

Tỉnh cho mình, cũng tỉnh chính mình, 
Tỉnh thôi phút chốc say mê tỉnh, 

Ngược gió thuyền không nƯỚớc rung rinh. 


Chừ ai tỉnh? Ai lay cơn tỉnh? 

Tỉnh tỉnh mê mê chớ lần khân, 

Lang thang trêu gã Thiên Nhai Khách, 
Lướt khướt phong trần giễu Túy Nhân. 


A rồi ! Đây gió miền phương ngoại, 
Vàng cám tròn câu hết kiếp say, 
Dẫn thân trong chốn điêu linh ấy, 


Nhọc sức, chừ mau tỉnh giấc say. 


Biết là... là cái biết chính ta, 
Trong chiêm bao ấy cũng là va, 
Biết rồi thế ấy là ta đấy, 

Khi biết, ô hay ! Tát-bà-ha. 


